THU* GUI QUI THAY CO GIAO LY VIEN 
NHAN NGAY GIAO LY VIEN GIAO PHAN VINH 10.07.2015. 

Kinh thua qui thay co giao ly vien 

Nhan ngay 10-7 le thanh Phero Nguyen Khac Tu - Thay Giang, Tu Dao va cung la 
ngay giao ly vien toan Giao Phan Vinh. 

Thay loi cho Ban Giao Ly Due Tin cua Giao Phan, xin gui toi qui Thay Co loi tham 
sue khoe, loi chuc mung n6ng am, hon het qua loi bau cu cua thanh nhan, xin Chua chuc 
lanh va thanh hoa cong viec ma qui thay co dang thuc hien, do la Loan bao Tin Mung. 

Trong qua khu, co bao the he cha ong chung ta la nhung thay co giao ly vien co mat 
tren canh d6ng truyen giao cua Giao Phan. Chinh ho da yuot qua muon van kho khan 
thach do de tiep tuc cong cuoc rao giang Loi Chua va vun trong bao ve due tin. 

Nhan dip nay Ban Giao Ly Due Tin cua giao phan xin ghi on va tri an nhung dong 
gop va hy sinh cua bao qui vi cho cong cuoc loan bao Tin Mung tren manh dat Nghe - 
TTnh - Binh nay. 

Qui thay co va cac em hoc sinh than men. 

Giao due va rao giang due tin do la can tinh cua giao hoi Cong Giao. Vi day cung la 
lenh truyen cua Thay Chi Thanh la Due Ky to. Vi the mo dau Tong huin : CATECHESI 
TRADENDAE - Tong Huan cua Due Thanh Cha Gioan Phaolo II vi DAY GlAO LY 
TRONG THOI DAI CHUNG TA 

Da viet : "Hoi Thanh luon ludn coi viec day Giao Ly la mot trong nhung cong tdc chinh 
cua minh, boi vi truac khi len cung Cha Ngwcri sau khi phuc sinh, Diec Kito da ban cho 
cac tong dS mot menh lenh cudi cung, la hay lam cho muon dan tra thanh mon de, vd day 
hp tudn give tat cd nhung gi Nguai da truyen... ". (sol). 

Niem vui ngay 10-7 nam nay cua chung ta that day y nghla, vi la Nam Thanh, ky 
niem 170 nam thanh lap Giao Phan Vinh. Day cung la co hoi de m6i chung ta nhin lai 
chang duong truyen giao da qua va y thuc hon vai tro su mang cua minh trong cong viec 
day va hoc giao ly. 

Thuc te chung ta dang sdng trong mot xa hoi tuc hoa va thuc dung. Moi gia tri can 
ban bi dao Ion, thay vao do la gia tri vat chat len ngoi. Dao due va luan ly xudng cip. 
Hlng ngay tren phuong tien truySn thong dua tin, canh bao lire gia dinh, bao lire hoc 
duong, trom cip ... va cac te nan xa hoi khac. 

Dau la chuin muc, de thay co giao ly vien chung ta can cho viec rao giang loi Chua. 
Thua chung chi co mot thiy "Vi Thay" Duy Nhdt, nhu Tong Huin da day : 

"Ding giang day each nay dang duoc ton phong bang mot tuoc hieu "Thiy" doc 
dao. Trong toan the Tan Uoc, nhat la trong cac sach Tin Mung, bik bao nhieu lln nguoi 
ta da goi Nguoi la Thay! Duong nhien la Nhom Muoi Hai, cac mon de khac, va cac dam 
dong dan chung nghe Nguoi deu goi Nguoi la "Thay" each kinh trong, tin cay va te 
nhi. Ngay ca nhung nguoi Phariseu va Xa D6c, cac luat sT, cac nguoi Do Thai noi chung 
cung khong ngai goi Nguoi la: "Thua Thay, chung toi mudn xem mot dau la tu 


